
- CẢM ỨNG CHÂN KINH 


- ÂM CHẤT VĂN 


- THANH TĨNH KINH 


Việt dịch : Lê Anh Minh 

Biên soạn : Vô danh đạo nhân 
• • 



NAM MÔ DI LẶC THIÊN TÔN 
KHAI MÔN CHUYỂN PHÁP ! 



KINH ÂN TÔNG 
Kính Tặng! 








Nam Mô Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn ỉ 


Trang 1 


NGHI QŨY TRÌ TỤNG 

CẢM ỨNG CHẦN KINH - ẨM CHẤT VẨN - THANH TĨNH KINH là 
ba đại Thiện thư quan trọng và có lịch sử lâu đời của Đạo giáo. Nội dung 

• • I • o • • o • o 

khuyến thiện , tu Phúc, tu Đức, quỷ giá vô cùng, như ngọn Hải Đãng soi 
sáng, dẫn đường cho con người không bị lầm đường, lạc lối. Trì tụng 
“Cảm ứng Chân Kỉnh ” - “Âm Chất Vẫn ” - “Thanh Tĩnh Kỉnh ” được 
công đức, Phúc, Lộc, Thọ vô lượng - vô biên. Kinh này dùng để: cầu an, 
cầu siêu, an trạch nhà mới, cầu khỏi bệnh, cầu tài, cầu thăng quan tiến 
chức, cầu con, hành trì đều đặn có thể chuyển họa thành phúc... trăm 
việc đều linh ứng, nhiệm mầu. 

I. LẺ VẬT 

- 1 chén nước lạnh, 1 chén trà, 1 chén rượu 

- 2 cây nến đỏ 

- 3 cây hương thơm cắm trong bát gạo 

- Hoa, quả, cau trầu, bánh kẹo, phẩm thực chay tịnh (tùy điều kiện) dâng 
cúng và bầy biện tất cả tại ban thờ Phật, Tiên, Thánh, Mầu (gia tiên, thổ 
thần thổ địa hoặc không thì trên một chiếc bàn sạch sẽ). Neu không có 
được lễ vật thì ngồi thành kính đọc tụng tha thiết, thành tâm cũng sẽ linh 
ứng. Trước khi bày lễ, cần lưu ý lau sạch sẽ bàn thờ bằng rượu trắng và tán 
ra khu vực thiết lập đàn tràng (vừa tản vừa đọc: Om Ram Xoa Ha - 7 lần). 

- Không dâng cúng đồ mặn và sát sinh trong những ngày trì tụng. 


Trang 2 



II. NHỮNG VIỆC CÀN LÀM 

- Hàng ngày, gìn giữ Kinh tại nơi cao ráo, sạch sẽ như ban thờ . . . Khi 
không đọc tụng, tuyệt đối không được mở ra để không hoặc bỏ đi nơi khác. 

- Vệ sinh sạch sẽ trước khóa trì tụng (răng miệng, chân tay, quần áo) 

- Không nói chuyện, điện thoại, tự ý bỏ ra ngoài khi đang tụng Kinh (nếu 
có việc bất khả khảng thì cũng phải vải, xỉn xám hoi rồi mới được ra) 

- Không sát sinh, mưu hại việc ác, nói bậy, cãi nhau, to tiếng. . . trong thời 
khóa trì tụng. 

-Tập trung tinh thần, thành kính, tha thiết, toàn tâm toàn ý trì tụng sẽ được 
kết quả viên mãn. 

III. KÉT KHÓA TRÌ TỤNG 

1. Có 3 cách: 

a. Cách lĩ Tụng vào các ngày 30, 1, 14, 15 hàng tháng và ngày lễ Vía đức 
Thái Thượng - 15/2 (theo lịch Âm) 

b. Cách 2 ỉ Tụng liên tục 7, 14, 21, 49 hoặc 100 ngày (thường để cầu việc 
cụ thể). 

c. Cách 3: Trì tụng liên tục hàng ngày, không ngừng nghỉ cho đến hết đời. 

2. Giờ tụng: Giờ Mão (5-7 giờ sáng) hoặc giờ Ngọ (11-13 giờ trưa) bắt 
đầu dâng hương. Hoặc giờ tụng sắp đặt theo hoàn cảnh thời gian của đệ tử. 

* Neu phát tâm lành: ăn chay, không sát sinh, phóng sinh trong suốt 
khóa tụng thì công to lớn, đức vô cùng cho đệ tử! 


Trang 3 



NIỆM HƯƠNG - LỄ BÁI 

(Đệ tử thắp đèn, đứng thẳng, chắp tay ngang ngực, mật niệm) 

TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN 

Om ! Ram Xoa Ha. (21 lần) 

Hộ THÂN CHÂN NGÔN 

Om! Si Răn. (21 lần) 

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN 

Om! Xoa Pha Va, Sud Đa Sạt Va, Đạt Ma Xoa Pha, Va Sud Đa Hàm. 

(7 lần) 

AN THIÊN ĐỊA CHÂN NGÔN 

Na Mô Sa Măn Ta Buýt Đà Năm. 

Om! Đu Ru Đu Ru Đi Ri Đi Ri Pơ Rít Thi Vi Dê Soá Ha. (7 lần) 


( Đệ tử thăp ba cây hương, quỳ ngay thăng, 
cầm hương ngang trán, đọc bài Niệm Hương ) 


NIỆM HƯƠNG 


Đạo gôc bởi: lòng, thành, tín, hiệp 
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra 
Mùi hương lư ngọc bay xa 
Kính thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng. 


Trang 4 



Xin Thân, Thánh ruôi rong cưỡi hạc 
Xuống phàm trần vội gác xe Tiên 
Ngày nay đệ tử khẩn nguyền 
Chín tầng Trời, Đất thông truyền chiếu tri 
Lòng sở vọng gắn ghi đảo cáo 
Nhờ ơn trên bổ báo phước lành 

Nam mô Trời, Đất, Phật, Thánh chửng minh! (3 lạy) 


LẺ BÁI 


Nhất tâm kính lễ: đức Ngọc Hoàng Thượng Đe Vô Cực Đại Thiên 

Tòn (1 lạy) 

Nhất tâm kính lễ: đức Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 

Nhất tâm kính lễ: đức Diêu Trì Phật Mầu Vô Cực Đại Từ Tôn (1 lạy) 
Nhất tâm kính lễ : đức Di Lặc Tôn Vưong PhạtC llạy) 

Nhất tâm kính lễ: đức Thái Thượng Đạo Quân (1 lạy) 

Nhất tâm kính lễ: đức Đại Bi Quán Thế Ầm Bồ Tát (1 lạy) 

Nhất tâm kính lễ : đức Văn Xương Đế Quân ( 1 lạy) 

Nhất tâm kính lễ: các đấng Thần Linh Đất Nước, chư vị vua Hùng, 

Hồn Thiêng Sông Núi ( 1 lạy) 

Nhất tâm kính lễ: chư vị quan Hành Binh, Hành Khiển, Hành Tr ình , 
Công Tào, Phán Quan, Thành Hoàng, Thổ Thần, Thổ Địa, Phúc Đức 
chính thần chứng minh í 1 lạy) 


Trang 5 



SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆN 


Đệ tử con tên là: .... tuôỉ .... , hôm nay ngày ... tháng .... năm ...., tại 

, con xỉn ơn trên, Trời, Đất, Phật, Thảnh cho con được sảm hoi những 

tội lỗi của con từ vổ lượng kiếp đến nay. Xỉn ơn trên cho con được trì tụng 
và tin theo Cảm ửng Chân Kỉnh để cải ác, tùng thiện mà tích lũy công đức. 

Nguyện cầu 


Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) 


XƯNG TÁN 

Tiên thiên khí hóa 
Thái Thượng Đạo Quân, 
Thánh bất khả tri, 

Công bất khả nghị. 

Vô vi cư Thái cực chi tiền. 
Hữu thỉ siêu quần chân chi thượng 

Đạo cao nhất khí 
Diệu hóa Tam Thanh 
Đức hoán hư linh, 

Pháp siêu quần thánh 
Nhị ngoạt thập ngũ 
Phân tánh giáng sanh; 

Nhất thân ức vạn, 

Diệu huyền thần biến 


Trang 6 



Tử khí đông lai, 

Quảng truyền đạo đức. 

Lưu sa tây độ, 

Pháp hóa tướng tông; 

Sản Tất Viên, Phuơng Sóc chi bối. 

Đơn tích duy mang. 

Khai Thiên, Địa nhân vật chi tiên, 

Đạo kinh hạo kiếp, 

Càn khôn hoát vận. 

Nhật, Nguyệt chi quang. 

Đạo pháp bao la, 

Cửu hoàng tỉ tổ. 

Đại Thiên Thế Giới, 

Dương tụng từ ân. 

Vĩ nh kiếp quần sanh, 

Nguỡng kỳ huệ đức. 

Đại Thần, Đại Thá nh 
Chí cực chí tôn 
Tiên Thiên chánh nhất. 

Thái Thượng Đạo Quân. 

rn 9 / — i • r rpl • /\ np /V 

Trưởng Giáo Thiên Ton. 

Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh ứng Hóa Thiên Tôn (3 lần) 



CẢM ỨNG CHÂN KINH 

KHAI KINH 


Thái Cực Chân Nhân bảo răng: Thái Thượng rủ lòng thương mà dạy 
người đời thiên Cảm ửng này. Mỗi ngày đọc thuộc một lần thì dứt tuyệt 
mọi tội lỗi. Thọ trì (hay trì tụng) một tháng thì Phúc , Lộc càng bền. Tụng 
một năm thì Thất tổ siêu thăng (cõi trời). Trì tụng liên tục , không bê trễ 
thì tên của người tụng sẽ được ghi vào so bộ của chư Tiên. 


ĐIỀU 1 


Thái Thượng nói: HỌA và PHUC không có cửa nẻo nhât định mà đêu 
do con người tự triệu vời đến cho mình. Sự báo ứng của điều Thiện và 
điều Ác bám sát lấy con người như cái bóng đi theo thân hình. 

ĐIỀU 2 

Cho nên Trời, Đất có đặt ra các vị thần trông coi tội lỗi của người đời. 
Căn cứ vào tội nặng, nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. Giảm thọ ắt phải 
nghèo khổ, hao tổn, thường gặp hoạn nạn, sầu khổ. Rồi mọi người đều 
ghét bỏ kẻ ác. Hình phạt và tai họa đeo bám theo kẻ ác. Những sự hạnh 
phúc, vui vẻ đều không đến với họ. Ác tinh (sao chủ về điều ác) gieo tai 
họa cho họ. Tuổi thọ hết ắt phải chết. Thần Tam Thai (coi về tuổi thọ) 
và thần Bắc Đẩu (xem xét tội lỗi) ở trên đầu con người và ghi chép các 
tội ác họ đã gây ra để trừ bớt tuổi thọ của họ. Lại có thần Tam Thi trong 
thân thể con người, mỗi khi đến ngày Canh Thân tức thì lên thẳng đến 
Thiên Tào báo cáo tội lỗi người đời. Đến ngày cuối tháng (Âm lịch), Táo 
Quân cũng có phận sự giống như vậy. Người mắc tội lớn thì bị giảm thọ 


Trang 8 



12 năm, lỗi nhỏ thì bị giảm thọ 100 ngày. Tội lỗi lớn, nhỏ của con người 
tính ra có đến hàng mấy trăm. Cho nên muốn sống lâu thì trước tiên phải 
tránh xa tội lỗi! 

ĐIỀU 3 

Đường đúng thì đi tới, đường sai thì tránh lui. Không đi đường tắt, lối 
nhỏ sai quấy. Không được khinh thường nhà tối. Phải tích lũy công đức. 
Phải có lòng từ bi với muôn loài. Phải hết lòng với người, có hiếu với 
cha mẹ, anh em thưong nhau. Tự sửa mình rồi hãy dạy người. Thưong 
xót, cứu giúp cô nhi và quả phụ. Kính trọng người già và an ủi, vỗ về trẻ 
nhỏ. Không tổn hại côn trùng và cây cỏ. Phải thương hại kẻ ác (vì họ u 
mê). Phải vui mừng, chia sẻ với người hành thiện. Cứu giúp người bị 
nguy cấp. Thấy người được thì vui như mình được. Thấy người mất mát 
thì buồn như mình mất mát. Không phô bày sự kém cỏi của người. 
Không khoe khoang cái hay của mình. Ngăn chặn người sắp làm điều 
ác. Biểu dương người làm điều thiện. Khi phải chia đồ vật, nhường 
người phần nhiều và giữ cho mình phần ít. Gặp nhục không oán. Được 
sủng ái phải sợ. Giúp người chớ mong báo đáp. Cho ai vật gì rồi thì 
đừng nghĩ lại mà hối tiếc. 

ĐIỀU 4 


Người được xem là Thiện lương thì ai ai cũng kính trọng. Trời giúp đỡ 

họ. Phúc lộc đi theo bên họ. Mọi tà quái tránh xa họ vì họ được thần linh hộ 
• • • • 1 ••• • 

vệ. Mọi việc họ làm đều thành công. Họ có thể hy vọng được trở thành thần 
tiên: muốn trở thành Thiên tiên thì phải làm 1300 điều thiện, muốn trở 
thành Địa tiên thì phải làm 300 điều thiện. 


Trang 9 



ĐIEU5 


Nêu như ai có suy nghĩ và hành động những điêu phi nghĩa trái 
đạo lý như sau đây : 

(1) Lấy thủ đoạn độc ác làm tài năng của mình 

(2) Nhẫn tâm làm điều tàn ác, độc hại 

(3) Lén hại người lương thiện 

(4) Thầm khinh cha mẹ 

(5) Khinh khi thầy dạy 

(6) Phản bội nơi mình phục vụ, làm việc 

(7) Lừa bịp người không hiểu biết 

(8) Chê bai bạn học 

(9) Dối trá, lật lọng, công kích họ hàng, thân tộc 

(10) Hung bạo, không thương người 

(1 1) Tự có những thủ đoạn độc ác 

(12) Chẳng cần biết đúng sai, phải quấy 

(13) Tráo trở ngược xuôi 

(14) Bạo ngược với kẻ dưới để lập công 

(15) Nị nh bợ cấp trên, đón ý để trục lợi 

(16) Nhận ơn chẳng biết cảm động 


Trang 10 



(17) Luôn ôm lòng oán hận không dứt 

(18) Khinh bỉ Trời và dân chúng 

(19) Gây rối loạn chính trị trong nước 

(20) Khen thưởng kẻ phi nghĩa 

(21) Trừng phạt kẻ vô tội 

(22) Giết người cướp của 

(23) Lật đổ người khác để chiếm địa vị của họ 

(24) Giết kẻ đầu hàng 

(25) Giáng chức người ngay, bài trừ người hiền 

(26) Lăng nhục cô nhi, bức hại goá phụ 

(27) Bỏ qua pháp luật để ăn hối lộ 

(28) Lấy thẳng làm cong, lấy cong làm thẳng 

(29) Tội người nhẹ mà làm cho nặng thêm 

(30) Thấy người khác bị tội chết mà còn oán giận 

(31) Biết lỗi mà không sửa 

(32) Biết thiện mà không làm 

(33) Mình có tội lại làm liên lụy kẻ khác 

(34) Cản trở tài năng người khác 

(35) Chê bai, báng bổ Thánh hiền 


Trang 11 



(3 6) Phá hỏng đạo đức 
(37) Săn bắt chim thú 

(3 8) Phá lỗ hang loài vật, làm kinh động chỗ chim đậu 

(39) Lấp lỗ hang, lật úp tổ chim 

(40) Phá thai, hại trứng 

(41) Mong cho người khác thất bại 

(42) Hủy bỏ sự thành công của người khác 

(43) Làm người khác lâm nguy để cho mình yên ổn 

(44) Làm người khác hao tốn để cho mình ích lợi 

(45) Xem điều ác là điều tốt 

(46) Vì việc riêng tư mà phế bỏ việc công 

(47) Trộm cắp tài năng của người khác 

(48) Che lấp việc tốt của người khác 

(49) Phố bày tướng xấu và điều xấu của người khác 

(50) Xoi mói chuyện riêng của người khác 

(51) Làm cho người khác hao tốn tài vật 

(52) Chia rẽ tình cốt nhục của người khác 

(53) Xâm phạm tình yêu của người khác 

(54) Giúp người khác làm điều sai quấy 


Trang 12 



(55) Phô trương uy quyên cho thỏa lòng 

(56) Lăng nhục người khác để giành phần thắng 

(57) Làm thất bại việc cày cấy của người khác 

(58) Phá hoại hôn nhân của người khác 

(59) Mới giàu có chút đỉnh đã kiêu căng 

(60) Chạy tội, không biết xấu hổ 

(61) Mạo nh ận ân huệ, chối biến tội lỗi 

(62) Gieo họa cho người khác 

(63) Mua bán danh hão 

(64) Chất chứa lòng dạ sâu hiểm 

(65) Ém tài và cản trở tài năng người khác 

(66) Bảo vệ chỗ non kém của mình 

(67) Cậy quyền thế ức hiếp người khác 

(68) Dung túng kẻ bạo ngược để giết hoặc gây thương tích cho người khác 

(69) Không có lý do chính đáng mà cắt xén, tỉa bỏ vật gì 

(70) Không có lễ lạc mà giết mổ súc vật 

(71) Vung vãi, bỏ đi ngũ cốc 

(72) Làm chúng sinh lao nhọc, phiền nhiễu 

(73) Phá hoại gia đình người khác 


Trang 13 



(74) Giữ lây tài vật quý báu của nguời khác 

(75) Phá đê điều và đốt nhà làm hại dân cu 

(76) Làm loạn phép tắc để cộng nguời khác bị thất bại 

(77) Phá hỏng dụng cụ, đồ nghề của nguời khiến họ không còn gì để dùng 

(78) Thấy nguời vinh hiển, phú quý thì mong cho họ bị giáng chức, lưu đày 

(79) Thấy người giàu có thì mong cho họ bị hao tán của cải 

(80) Thấy vợ hay con gái người ta xinh đẹp thì nảy lòng muốn tư thông 

(81) Thiếu nợ người tiền bạc, của cải thì mong cho họ chết 

(82) Mong cầu địa vị, bổng lộc mà không toại nguyện thì oán hận, chửi rủa. 

(83) Thấy người thất lợi thì rêu rao lỗi lầm của họ 

(84) Thấy hình hài, tướng mạo người khác không toàn vẹn thì chê cười 

(85) Thấy người tài giỏi, ngoài mặt tán dưong nhưng trong lòng âm mưu đè 
nén họ... 

ĐIỀU 6 

86) Chôn bùa ếm hại người 

(87) Dùng thuốc hại cây cối 

(88) Oán giận thầy dạy chữ, dạy nghề 

(89) Xung đột với cha, anh 

(90) Lấy ngang, cướp đoạt của ai 


Trang 14 



(91) Thích xâm lân, chiêm đoạt của ai 

(92) Cướp bóc để trở nên giàu có 

(93) Xảo trá cầu thăng quan tiến chức 

(94) Thưởng phạt bất công 

(95) Dâm dật hưởng lạc không kiềm chế 

(96) Hà khắc, ngược đãi thuộc hạ 

(97) Đe dọa người làm cho họ phải sợ 

(98) Oán Trời, hận người 

(99) Mắng gió, chửi mưa 

(100) Tranh đấu kiện tụng 

(101) Kéo bè kết đảng để làm điều sai quấy 

(102) Nghe lời vợ mà không nghe lời dạy của cha 

(103) Có mới nới cũ 

(104) Miệng nói phải, lòng nghĩ trái 

(105) Tham lam mạo nhận tiền của 

(106) Khinh thường, khuất lấp với bề trên 

(107) Nói lời ác độc 

(108) Gièm xiểm người khác 

(109) Hại người, tự cho mình ngay thẳng 


Trang 15 



(110) Chửi rủa Thân, Thánh, tự xưng mình ngay thăng 

(1 1 1) Bỏ thuận theo nghịch 

(112) Phản bội thân thuộc, đi theo người ngoài 

(113) Chỉ Trời, Đất để làm chứng cho lòng dạ xấu xa 

(114) Gọi thần linh chứng giám cho việc sai quấy 

(115) Trước tặng cho người, sau lại hối tiếc 

(116) Mượn, vay không trả 

(117) Cầu mong quá phận mình , 

(1 1 8) Cố hết sức mưu cầu phú quý 

(119) Dâm dục quá mức 

(120) Lòng dạ sâu hiểm nhưng bề ngoài ra vẻ hiền lành 

(121) Đưa thức ăn do bẩn cho người khác ăn 

(122) Dùng bàng môn, tà đạo để bịp đời 

(123) Dùng thước non, thước thiếu để đo đạc cho người 

(124) Cân nhẹ, thăng non, 

(125) Lấy sự gian trá làm hỗn loạn chân lý 

(126) Tuyển chọn gian lợi 

(127) Đè nén người lương thiện để họ nghèo mạt 

(128) Khinh khi, gạt gẫm kẻ khờ khạo 


Trang 16 



(129) Tham lam không biết chán 

(130) Trước thần linh thề láo cho mình là ngay thẳng 

(131) Ham nhậu nhẹt, quậy phá 

(132) Anh em một thịt giận nhau, tranh giành nhau 

(133) Trai không tmng lương, 

(134) Gái không nhu thuận 

(135) Chồng bỏ bê nhà cửa, 

(136) Vợ không biết trọng chồng 

(137) Thích kiêu căng, khoác lác 

(138) Thường ganh ghét, đố kỵ 

(139) Chồng không đức hạnh với vợ con 

(140) Vợ không lễ phép với cha mẹ chồng 

(141) Khinh thường tổ tiên đã khuất 

(142) Vi phạm mệnh lệnh của bề trên 

(143) Làm chuyện tầm phào vô ích 

( 1 44) Âm thầm sinh lòng khác 

(145) Rủa mình, rủa người 

( 1 46) Ghét, yêu thiên vị 

(147) Bước qua giếng và bếp lò 


Trang 17 



(148) Nhảy qua thức ăn hoặc thân mình người khác 

(149) Tổn hại con cái, phá thai 

(150) Hành vi ám muội 

(151) Ngày cuối tháng, cuối năm ca múa 

(152) Ngày đầu tháng, đầu năm khóc la giận hờn 

(153) Quay về hướng Bắc khóc, hỷ mũi, khạc nhổ, tiểu tiện. 

(154) Trước ông Táo ngâm vịnh, khóc lóc, hoặc đốt nhang trong bếp lò 

(155) Dùng củi dơ nấu ăn 

(156) Đêm tối loã lồ 

(157) Ngày Bát tiết thi hành hình phạt 

(158) Khạc nhổ về phía Sao băng 

(159) Tay chỉ cầu vồng 

(160) Thường chỉ trỏ Nhật, Nguyệt tinh 

(161) Nhìn lâu mặt trời, mặt trăng 

(162) Mùa xuân đốt rừng, săn bắn 

(163) Quay về hướng Bắc chửi, rủa độc địa 

(164) Không có lý do mà đánh, giết rắn, rùa 


Trang 18 



ĐIEU7 


Như những tội ây, thân Tư Mệnh tùy theo nặng, nhẹ mà bớt tuôi thọ của 
kẻ gây tội. Tuổi thọ hết thì chết, nhưng nếu chết mà chưa hết tội thì con 
cháu sẽ phải gánh chịu tai ương. Ví như có kẻ cướp giật ngang ngược tiền 
tài của người khác thì vợ con và gia đình hắn cũng phải gánh chịu dần dần 
cho đến chết; nếu không chết thì cũng bị tai họa nước, lửa hoặc trộm cướp, 
mất mát đồ vật, tật bệnh, mắc họa lời ăn, tiếng nói ... coi như là cái giá phải 
trả cho thói cướp giật ngang ngược. Lại có kẻ giết oan người khác, rồi đây 
cũng bị giết trở lại giống như đổi gươm giáo mà giết nhau. Còn kẻ ôm giữ 
tiền của phi nghĩa, giống như dùng thịt độc và rượu độc để khỏi đói khát, 
chẳng no lòng tí nào mà cái chết thì cận kề vậy. 

ĐIỀU 8 

Hễ tâm dấy khởi một điều Thiện (Thiện niệm) thì tuy điều thiện chưa làm 
nhưng Thiện thần đã đi theo mình rồi. Hoặc tâm dấy khởi một điều ác (ác 
niệm) thì tuy điều ác chưa làm nhưng Ác thần đã đi theo mình rồi. 

ĐIỀU 9 

Đã từng làm ác mà sau đó tự hối cải, không làm mọi điều ác nữa, (tuân 
theo luật Nhân Quả) làm mọi điều thiện. Được thế, lâu ngày ắt có sự tốt 
lành. Đó gọi là chuyển Họa thành Phúc vậy. 

ĐIỀU 10 

Cho nên, người hiền lành nói điều lành, xem điều lành và làm điều lành. 


Trang 19 



Mỗi ngày làm 3 điều lành thì 3 năm Trời ban phúc cho. Còn người ác nói 
điều ác, xem điều ác, và làm điều ác. Mỗi ngày làm 3 điều ác thì 3 năm trời 


giáng họa cho. 


Vậy tại sao không cố gắng mà làm điều lành đi? 

- Hết Cảm ứng Chân Kinh - 



Văn Xương Đế Quân 


I rang zu 




ÂM CHẤT VĂN 


Ta 17 kiêp hóa thân làm sĩ đại phu, chưa hê ngược đãi dân chúng và nha 
lại, ta giúp người lúc khốn khó, cứu người khi khẩn cấp, khoan dung lầm 
lỗi của người, thi hà nh âm chất khắp nơi, nên được đặc cách lên cõi trời. Ai 
biết giữ lòng gìn tâm như ta, Trời sẽ ban phúc cho. Thế nên ta dạy người 
đời rằng: Ngày xưa có Vu công hiền từ giữ ngục, về sau con {là Vu Định 
Quốc) lên thừa tướng, đời Tống có Tống Giao cứu bầy kiến khỏi chết đuối 
mà đỗ Trạng nguyên, người họ Đậu tức Đậu Yên Sơn do cứu người mà sau 
thành văn quan cao tột, có kẻ chôn xác rắn mà sau nên tể tướng vẻ vang. 

Muốn rộng mở ruộng Phước phải cậy trông tấm lòng của mình, luôn thi 
hành những tiện ích cho đời, tạo muôn việc âm đức, lợi cho muôn vật và 
con người, làm thiện, làm phước. 

Hãy ngay thẳng thay Trời hành đạo và giáo hóa dân, thương xót bao dung 
vì nước cứu dân.Trung với vua, hiếu với cha mẹ, kính trọng anh, tin cậy 
bạn bè, hoặc thờ phụng Tiên gia và triều kiến sao Bắc Đẩu, hoặc lạy Phật 
niệm Kinh, báo đáp bốn ân, thi hành rộng khắp giáo lý của Tam giáo là 

Nho - Thích - Đao. 

Giúp kẻ nguy cấp như thể giúp con cá nằm trong vết xe khô cạn nước, 
cứu kẻ lâm nguy như thể giúp con chim sẻ đang vướng lưới dầy. Thương 
xót cô nhi và quả phụ, kính trọng người già, thương người nghèo khó, xếp 
đặt y phục và lương thực để chu cấp kẻ lỡ đường đói lạnh, bố thí quan tài 
để tránh cho kẻ chết khỏi bị phơi bày thi thể. Nhà giàu thì cùng chia sẻ với 
người thân thích, năm đói kém phải cứu giúp hàng xóm và bạn bè, cái đấu 


Trang 21 



cây cân phải cho công băng, không thê cân đo cho người thì nhẹ mà cân đo 
cho mình thì nặng, đối đãi tôi tớ khoan dung, sao lại phải trách móc và đòi 
hỏi khe khắt noi họ? 

In ấn Kinh sách, sáng lập và tu bổ chùa chiền, đem tiền bạc và thuốc men 
cứu vớt kẻ khổ đau, bệnh tật, bố thí nước, trà giúp người giải cơn khát. 

Hoặc là mua loài vật để phóng sinh, hoặc ăn chay để tròn giới, cấm sát sinh, 
bước chân đi thường xem kỹ kẻo đạp nhầm con sâu, cái kiến. 

Cấm lấy lửa đốt núi rừng, hãy đốt đèn soi đường cho người đi đêm tối, 
làm tàu thuyền trợ giúp người vượt sông, chớ lên núi giăng lưới bắt chim 
thú, chớ xuống nước dùng thuốc độc bắt cá tôm, chớ giết trâu cày. Chớ vất 
bỏ giấy có chữ, chớ mưu chiếm tài sản của ai, chớ ganh tỵ tài năng của 
người khác, chớ gian dâm với vợ và con gái của người, chớ xúi giục người 
khác tranh chấp hay kiện tụng, chớ phá hoại thanh danh và quyền lợi người 
khác, chớ phá hoại hôn nhân của người, chớ vì tư thù mà làm cho anh em 
người khác bất hoà, chớ vì mối lợi vặt mà làm cha con người khác nghịch 
nhau, chớ cậy quyền thế mà làm nhục người lương thiện, chớ cậy mình là 
phú hào mà khinh kẻ khốn cùng. 

Hãy thân cận người hiền đức, họ sẽ trợ giúp thêm đức hạnh cho ta, hãy 
lánh xa kẻ ác, nhờ đó ta tránh được tai ương trước mắt; hãy luôn tuyên 
dương điều Thiện và ngăn trừ điều Ác của người; chớ có bằng mặt mà 
chẳng bằng lòng. 

Chặt bớt cây cối, gai góc cản trở đường đi, dẹp bỏ gạch ngói nằm giữa 
đường, tu sửa đường gập ghềnh khúc khuỷu mấy trăm năm, xây cầu kiều 


Trang 22 



cho muôn vạn người qua lại, để lời khuyên nhủ nhằm sửa lầm lỗi của 
người, chịu hao tốn tài của để người khác được tốt đẹp, làm việc gì cũng 
noi theo lẽ Trời, lời nói thì phải hợp lòng người. Ngưỡng mộ các bậc hiền 
triết thuở xưa dường như các ngài luôn hiển hiện trước mắt, thận trọng khi 
ở một mình và không hổ thẹn với chính mình, chớ làm các điều ác, hãy làm 
mọi điều thiện, v ĩnh viễn sao xấu không chiếu vào vận mệnh (của mình), 
các thiện thần thường ở bên cạnh và bảo vệ cho. 

Báo ứng gần thì nơi bản thân mình, báo ứng xa thì nơi con cháu, trăm 
Phúc cùng đến, ngàn may mắn tụ về, đó chẳng phải là từ âm chất mà có 
được hay sao?” 



Trang 23 





THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN 
THUYẾT THƯỜNG THANH TỊNH KINH 


Đai đao vơ hình, sanh duc thiên đia, đai đao vô tình, vân hành Nhât, 
Nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. 

Ta chẳng biết gọi là gì, chỉ tạm gọi là đạo. Phàm Đạo ấy: có thanh có 
trọc, có động có tĩnh, thiên thanh địa trọc, thiên động địa tĩnh, nam thanh 
nữ trọc, nam động nữ tĩnh; giáng gốc giữ ngọn, mà sanh vạn vật. Thanh là 
nguồn của trọc, động là cơ của tĩnh, người thường hay thanh tĩnh, thì Đạo 
trời đất đều gồm đủ nơi thân. 

Phàm thần của người ưa thanh, mà tâm thường bị quấy rối, tâm của 
người ưa tĩnh, mà bị dục kéo lôi. Thường chế ngự được dục, thì tâm tự tĩnh; 
lắng được tâm, thì thần tự thanh; tự nhiên Lục dục chẳng sanh, Tam độc 
tiêu diệt. Chưa được như thế, vì tâm chưa lắng, dục chưa chế ngự vậy. Phải 
thường chế ngự: trong xem xét Tâm, Tâm không thật có gì để gọi là Tâm; 
ngoài xem xét Thân, Thân không thật có gì để gọi là Thân; ngoài xem xét 
vật, vật không thật có gì để gọi là vật; Cả 3 đều không, mà còn cái thấy cả 3 
đều không. Cái thấy là không cũng không, không không chỗ không; chỗ 
không đã không, không không cũng không; không không đã không, trạm 
nhiên thường tịch. Tịch không chỗ tịch, chẳng sinh khởi dục; dục đã chẳng 
sanh, tức là chân tĩnh. Chân thường ứng vật, chân thường được tĩnh; thường 
ứng thường tĩnh, thường thanh t ĩnh vậy. Thanh t ĩnh như thế, dần dần nhập 
chân đạo; đã nhập chân đạo, gọi là đắc đạo; tuy gọi đắc đạo, thật không chỗ 
được; vì dạy chúng sanh, tạm gọi đắc đạo; ngộ được như vậy thì có thể 
truyền Thánh đạo. 


Trang 24 



Thượng sĩ chăng tranh, hạ sĩ hay tranh. Bậc Thượng đức không đê ý đên 
kẻ khác coi mình là có đức hay chê mình là không có đức, còn bậc hạ đức 
chấp đức, do vì bám chấp, nên đạo đức chẳng trong sáng. Chúng sanh sở dĩ 
chẳng được chân đạo bởi vì có vọng tâm, đã có vọng tâm, thì kinh động đến 
thần, đã kinh động đến thần, tức là bám chấp vạn vật, đã chấp vạn vật, thì 
sanh tham cầu, đã sanh tham cầu, chính là phiền não, phiền não vọng tưởng 
làm ưu khổ Thân, Tâm, tạo ra vinh, nhục đổi dời, nổi trôi sinh tử, đắm chìm 
bể khổ, mất hết chân Đạo. Đạo chân thường này, ngộ mà tự được; ngộ được 
Đạo thì thường thanh t ĩnh vậy. 

Tiên nhân Cát ông nói: Ta được chân đạo, thường tụng kinh này vạn lần. 
Kinh này là chỗ thiên nhân góp lại chẳng truyền cho kẻ hạ sĩ. Ta nhận được 
từ Đông Hoa Đế quân, Đông Hoa Đế Quân nhận từ Kim Khuyết Đế Quân, 
Kim Khuyết Đế Quân nhận từ Tây Vương Mầu. Tây Vương chỉ theo một 
cách là khẩu khẩu tương truyền, chẳng ghi văn tự, ta nay ghi lại thành sách 
cho đời. Kẻ Thượng sĩ gặp được sẽ biết đường để thăng lên Thiên tiên; 
trung sĩ tu được có thể đến bậc Liệt quan ở nam Cung; hạ sĩ học được cũng 
được sống lâu trên đời. Du hành ba cõi, lên đến kim môn. 

Tả Huyền chân nhân nói: Người học đạo trì tụng kinh này thì được 
Thiện thần ở 1 0 cõi trời ủng hộ thân mình, mà về sau được Ngọc Phù bảo 
thần, kim dịch luyện hình. Hình thần đều diệu, cùng đạo hợp chân. 

Chánh Nhất chân nhân nói: nhà nào có kinh này, ngộ giải được thì tai 
chướng chẳng ngại, chúng thánh bảo vệ ngoài cửa. Thần thăng thượng giới, 
chào hỏi cao chân. Công mãn đức tựu, tương cảm đế quân. Đọc giữ chẳng 
ngừng, mây tím sẽ rước thân này bay lên. 

NHẤT TÂM THÀNH KỈNH (3 lạy) 


Trang 25 



Con xin tạ ơn Trời, Đât, Phật, Thánh, chư vị ơn trên đã ban CAM 
ỨNG CHÂN KINH - ÂM CHẤT VẤN - THANH TĨNH KINH cho thế 
gian chúng con biết trì tụng và tin theo để làm lành lánh ác, tích lũy công 
đức nguyện được vãng sanh về An lạc xứ . 


- Nhất tâm kính lễ: đức Ngọc Hoàng Thượng Đe Vô Cực Đại Thiên 

Tôn (1 lạy) 

- Nhất tâm kính lễ: đức Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy) 

- Nhất tâm kính lễ: đức Diêu Trì Phật Mầu Vô Cực Đại Từ Tôn (1 lạy) 

- Nhất tâm kính lễ : đức Di Lặc Tôn Vương PhậC ỉ lạy) 

- Nhất tâm kính lễ: đức Thái Thượng Đạo Quân (1 lạy) 

- Nhất tâm kính lễ: đức Đại Bi Quán Thế Ầm Bồ Tát (1 lạy) 

- Nhất tâm kính lễ : đức Văn Xương Đế Quân ( 1 lạy) 

- Nhất tâm kính lễ: các đấng Thần Linh Đất Nước, chư vị vua Hùng, 

Hồn Thiêng Sông Núi ( 1 lạy) 

- Nhất tâm kính lễ: chư vị quan Hành Binh, Hành Khiển, Hành Tr ình , 
Công Tào, Phán Quan, Thành Hoàng, Thổ Thần, Thổ Địa, Phúc Đức 
chính thần chứng minh ( 1 lạy) 


(3 vái - Hết khóa tụng Kinh) 


Trang 26 




NAM MÔ Hộ PHÁP CHƯ TÔN BÒ TÁT 


Trang 27 









Trang 28 



